Đạo diễn điện ảnh Alfred 
Hitchcock 


Phi Trương 


Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Mục lục 


Đạo diễn điện ảnh Alfred Hitchcock 


Phi Trương 
Đạo diễn điện ảnh Alfred Hitchcock 
Ai xem cũng “toát bồ hôi lạnh” 


Nhưng nếu như tác giả của những tiểu thuyết trinh thám cực 
kỳ hấp dẫn Agatha Christie dù rất được mến mộ nhưng vẫn 
ít được ai gọi là nhà văn vĩ đại thì Alfred Hitchcock từ lâu đã 
được liệt vào danh sách những đạo diễn vĩ đại của thế kỷ 
XX. 


Mặc dầu gần như chưa bao giờ bước ra ngoài lĩnh vực phim 
trinh thám hình sự luôn làm khán giả phải "toát bồ hôi lạnh" 
và chưa từng tự viết bất cứ một kịch bản nào cho các bộ 
phim mà ông làm đạo diễn, Hitchcock vẫn tìm ra được 
phương thức riêng để kể về bản thân mình, về con người và 
thế giới xung quanh với một ngôn ngữ chỉ riêng mình ông 
có. Đó lẽ nào không là bằng chứng của một nhà làm nghệ 
thuật vĩ đại? 


Trung tuần tháng 8/2009 này là dịp kỷ niệm 110 năm ngày 
sinh của Alfred Hitchcock (ông sinh ngày 13/8/1899, mất 
ngày 29/4/1980). Cho tới hôm nay, ông vẫn là một trong 
những đạo diễn được kính trọng và có ảnh hưởng lớn nhất 
đến nền điện ảnh thế giới. 


Đạo diễn Alfred Hitchcock sinh ra tại ngoại ô London trong 
một gia đình bán tạp hóa có ba người con. Cha mẹ ông rất 


sùng đạo nên đã cho cậu con trai thứ hai này theo học 
trường đạo dòng Tên St. lgnatius. 


Thuở nhỏ, cậu bé Alfred rất nhút nhát và thậm chí là còn 
yếu bóng vía, ngại giao tiếp và vì thế, hóa cô đơn. Khi Alfred 
lên 4 tuổi, cậu mắc một lỗi nhỏ và cha cậu đã cho dẫn cậu 
lên đồn cảnh sát kèm với một lá thư. Đọc xong thư, viên 
cảnh sát đã nhốt Alfred 10 phút với lý do vì cậu hư để dọa 
cho cậu nhớ đời. 


Chính vì ấn tượng tuổi thơ đó nên cho tới già, Kitchcock lúc 
nào cũng ngại cảnh sát và vì thế, không bao giờ tự lái xe 
hơi. Trong nhiều bộ phim của ông đã nhấn mạnh tới nỗi sợ 
bản năng trước những sự buộc tội bất công và những truy 
đuổi đầy định kiến. 


Hết trung học, nhà đạo diễn tương lai vào Trường Kỹ sư hoa 
tiêu, theo học chuyên ngành cơ khí, âm học và hoa tiêu. Từ 
năm 1915, Hitchcock làm việc trong một công ty điện tín 
Henley, đồng thời theo học về hội họa tại Trường Đại học 
Tổng hợp London. Một thời gian sau, Hitchcock được chuyển 
sang làm họa sĩ ở phòng quảng cáo của công ty. Cũng trong 
giai đoạn đó, Hitchcock bắt đầu quan tâm tới điện ảnh, 
thường xuyên đi xem phim ở rạp và đọc nhiều sách báo tìm 
hiểu về điện ảnh... 


Năm 1920, ông xin được vào làm người thiết kế tựa phim 
cho chỉ nhánh London của một trong những hãng phim ở 


Hollywood (về sau đó là hãng phim Paramount Pictures). 
Hitchcock trưởng thành khá nhanh và chẳng bao lâu sau đã 
là Trưởng phòng Thiết kế tựa phim. 


Năm 1923, ông có được cơ hội thử sức làm đạo diễn, tuy 
nhiên bộ phim "Số 13" đã không được hoàn thành vì trong 
lúc ông đang làm nó, chỉ nhánh của xưởng phim ở London 
bất ngờ bị đóng cửa. Hitchcock chuyển sang làm việc cho 
nhà sản xuất Michael Balcon, một trong những bậc tiền bối 
của nền điện ảnh Anh trong hãng phim Gainsborough 
Pictures. 


Năm 1923, ông gặp người vợ tương lai của mình là Alma 
Reville trong lúc đang tham gia làm bộ phim "Woman to 
woman". Hai người có một người con và đã sống được với 
nhau tới cuối đời (bà Reville mất ngày 6/6/1982). 


Đạo diễn Alfred Hitchcock khi làm phim "Những con chim". 


Bước chân vào làng điện ảnh, Hitchcock đã thử sức mình 
trong đủ loại công việc, từ người viết kịch bản, họa sĩ cho 
phim tới trợ lý đạo diễn... Tới năm 1925, ông mới được thực 
sự bắt tay vào làm bộ phim đầu tiên với tư cách đạo diễn: 
đó là bộ phim do Anh và Đức phối hợp sản xuất "Vườn khoái 
lạc” (The Pleasure Garden). 


Trong buổi xem ra mắt tại xưởng phim, ông Balcon nhận xét 
rằng, xét theo những chất lượng kỹ thuật tuyệt hảo, đó 


giống như một bộ phim Mỹ nhiều hơn là một bộ phim của 
châu Âu. Có lẽ Hitchcock cũng đã có chủ định vươn lên theo 
hướng này và chỉ sau vài bộ phim, ông đã được công nhận là 
một trong những đạo diễn hàng đầu của nền điện ảnh Anh. 


Bộ phim hoành tráng đầu tiên của Hitchcock là "The 
Lodger", được thực hiện năm 1926. Chính trong bộ phim này 
lần đầu xuất hiện nhiều chi tiết mà về sau còn được ông sử 
dụng như những biểu tượng quen thuộc trong các phim khác 
nữa: mỹ nhân tóc vàng, kẻ sát nhân, người đàn ông bị kết 
án oan... 


Mặc dâu phim "The Lodger" được khán giả đón nhận khá 
nhiệt tình nhưng những bộ phim tiếp theo đó lại không tạo 
nên được hiệu quả cần thiết. Phải tới năm 1929 với bộ phim 
"Blackmail", thoạt tiên là một phim câm và chỉ sau đó mới 
có bản kèm âm thanh, Hitchcock mới được nếm vị vinh 
quang. 


Và bắt đầu từ bộ phim "Người biết quá nhiều" (The Man who 
knew too much, 1934) rất thành công, Hitchcock gần như 
không rời khỏi thể loại phim trinh thám nữa. Ông cố gắng 
giúp khán giả "mua vui cũng được một vài trống canh" 
nhưng không phải bằng cách thụ động mà chủ động điều 
khiển cảm xúc và phản ứng của khán giả từ trên màn ảnh 
với mục đích làm sao đạt được hiệu quả tối đa. Phim "Người 
biết quá nhiều" về sau được làm lại vào năm 1956... 


Tới cuối những năm 30 của thế kỷ trước, Hitchcock bắt đầu 
trở nên nổi tiếng cả ở Mỹ và nhà làm phim lỗi lạc David 
Selznick đã mời ông sang Hollywood để ông thực hiện bộ 
phim về vụ đắm tàu Titanic. Tuy nhiên, ý tưởng này đã 
không thực hiện được vì khi đó không thể tìm đâu được một 
con tàu chở khách cũ kỹ để đánh chìm mà quay phim. 
Thành ra, bộ phim ra mắt "kinh đô điện ảnh" của Hitchcock 
lại là "Rebecca", đoạt giải Oscar dành cho phim xuất sắc 
nhất năm 1940. Những bộ phim tiếp theo như "Foreign 
Correspondent" (1940), "Suspicion" (1941), "Shadow of A 
Doubt" (1943), "Lifeboat" (1944), "Spellbound" (19435), 
"Notorious" (1946)... của Hitchcock cũng thu hút được sự 
quan tâm của khán giả... 


Trong giai đoạn từ năm 1954 tới năm 1963, Hitchcock đã 
làm nhiều bộ phim mà về sau đã trở thành những tác phẩm 
kinh điển như "Rear Window" (1954), "To catch a Thief" 
(1955), "Vergtigo" (1958), “Psycho” (1960), "The Birds" 
(1963)... Tuy nhiên, cũng đáng tiếc là sau giai đoạn hết sức 
thăng hoa này, những phim sau đó của ông đã không còn 
được ăn khách như trước. 


Đạo diễn Alfred Hitchcock được coi là người biện hộ tối cao 
cho thể loại phim kinh dị nhưng có lẽ trong sáng tác của ông 
chỉ có một bộ phim thích ứng đầy đủ với định nghĩa của thể 
loại phim này: đó là phim "Psycho", được quay với một ngân 
sách hạn chế, với kỹ thuật của truyền hình vì các hãng phim 
lớn từ chối không chịu làm một bộ phim có nội dung "rắn" 


đến như thế. Chính bộ phim này đã giúp Hitchcock trở thành 
triệu phú dollar và sau đó ông tự bỏ tiền ra làm phim chứ 
không hoàn toàn phụ thuộc vào các nhà sản xuất nữa. 


Lần đầu tiên các tác phẩm của Hitchcock được chú ý đến 
một cách nghiêm túc là từ phía các nhà phê bình của dòng 
nghệ thuật Làn sóng mới ở Pháp. Chính đạo diễn Pháp lừng 
danh FranCois Truffaut đã là một trong những người đầu tiên 
nhận ra cái nhìn đầy cá tính của Hitchcock ẩn sau vỏ bọc 
phim giải trí. 


Thành tựu cả đời của Hitchcock là 55 bộ phim truyện mà 
trong đó có nhiều phim đã trở thành những tác phẩm kinh 
điển của nền điện ảnh thế giới thế kỷ XX. Ngoài ra, 
Hitchcock còn thực hiện 21 bộ phim truyền hình trong chuỗi 
phim "Alfred Hitchcock giới thiệu" trong những năm 50 và 
hai phim tài liệu (đều làm từ năm 1944). Hai bộ phim khác 
của ông còn bị để dở. 


Các nhân vật trong các bộ phim của Hitchcock là những 
người bị rơi vào cái bẫy đầy bất trắc của hoàn cảnh. Một chủ 
đề khác nữa trong phim của ông - đó là quan hệ giữa người 
đàn ông và người đàn bà, đôi khi đó là cái nhìn thẳng thừng 
quá mức đối với sự lãng mạn. 


Một trong những thủ pháp nghệ thuật ưa thích của 
Hitchcock là quay hình ảnh bằng cái nhìn của nhân vật, tức 
là để khán giả nhìn mọi sự diễn ra trên phim như thể họ 


cũng đang trực tiếp chứng kiến, giống như cái nhìn của nhân 
vật. Hitchcock cũng được tính công sáng tạo ra thủ pháp 
dựng phim với tiết tấu nhanh, được thể hiện rất hấp dẫn 
trong cảnh giết người khét tiếng ở phim "Psycho”". 


Bộ phim "39 bậc" (The 39 Steps, 1935) cho tới nay vẫn là 
mẫu mực của thể loại phim trinh thám hài, dù Hitchcock đã 
hy sinh cả tính xác thực, tính lô gích và mối quan hệ tương 
hỗ của cốt truyện để tạo nên một mạch phim cuốn hút nhất 
và đã làm được việc này một cách xuất sắc. 


Đạo diễn Alfred Hitchcock biết cách cô đặc lại không khí của 
những sự rùng rợn và các mối đe dọa - trong phim của ông, 
không khí này có thể được chiết ra từ bất cứ đồ vật vô hại 
nhất nào. Ông hiểu rất rõ rằng, không có gì có thể làm căng 
thẳng gia tăng hơn là những câu chuyện đùa. 


Ông là nhà đạo diễn bẩm sinh, có khả năng tạo dựng nên 
những tuyệt tác điện ảnh không chỉ từ những tiểu thuyết 
trinh thám tầm tầm của các quý bà văn sĩ Anh mà đôi khi có 
cảm giác ngay từ cuốn... danh bạ điện thoại. "Chuyện phim 
diễn ra ở trong phòng khách, nhưng điều này không quan 
trọng, - ông nói về bộ phim "Nếu có vụ giết người hãy quay 
số M" (1954).- Tôi có thể cũng làm thành công như thế 
trong buồng điện thoại". 


Hitchcock cũng rất hay đóng những vai phụ trong các tác 
phẩm điện ảnh mà ông làm đạo diễn. 


Hitchcock qua đời vì suy thận tại nhà riêng ở Los Angeles, 
thọ 81 tuổi. Lễ tang ông được tiến hành trong nhà thờ Thiên 
chúa giáo ở Beverley Hills. Xác ông đã được thiêu và tro 
được rải xuống Thái Bình Dương 


Phi Trương 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Nguồn: CAND 
Được bạn: Thanh Vân đưa lên 
vào ngày: 10 tháng 9 năm 2009 


